TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN HÀ TĨNH 
BISHOP“S HOUSE OF HA TINH DIOCESE 
Thạch Trung, Tp. Hò Tĩnh, Hò Tĩnh, Việt Nam 
Thơch Trung commune, Ho Tinh city, Ha Tinh province, Viet Nam 
Ẳ Ả Website: http:/ /giaophanhơfinh.com; hifp:/ /giaophonhofinh.org 
Emcil: vanphongtgm@giaophanhơiinh.com 
hàn ề Phone: (+84) 865 165 167 


{ 


Số 09/2020/TB-VPTGM Văn Hạnh, ngày 11 tháng 12 năm 2020 


THÔNG BÁO 


Vv. Truyền chức Linh mục Khóa XIII 
và Lễ Bổn mạng Giáo phận 


Kính gửi: Quý Cha, Quý Tu sỹ, Chủng sinh 
và cộng đoàn Dân Chúa tại Giáo phận Hà Tĩnh 


Vào ngày Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, Bổn mạng của Giáo phận (thứ Sáu, 01/01/ 2021), 
tại Nhà thờ Chính Tòa Văn Hạnh, Đức Giám mục Giáo phận sẽ truyền chức Linh mục cho 
các Phó tế Khóa XIII có tên như sau: 





Tên thánh - Họ tên Ngày sinh 
Giuse Nguyễn Văn Chính 16/01/1990 
Anphong Trần Đình Chung 20/01/1985 
Antôn Trần Văn Dũng 15/02/1985 
GB. Lê Quốc Hưng 02/06/1987 
Phêrô NguyễnVăn Khánh 14/06/1989 
l6 | Phêrô Lê Văn Khoa 20/02/1984 
Phêrô Võ Tá Luyện 20/06/1985 
Bề. Phêrô Khoa Phạm Thành Luân 08/01/1989 























9ˆ) Anphong Nguyễn Thanh Nhàn 28/10/1986 Chân Thành 
Antôn Lê Thanh Tuấn 15/02/1985 


Hoàng Quốc 


Phêrô Việt 04/10/1987 Nghĩa Yên 








Chương trình Thánh lễ: 


-07h00: — Đón tiếp 

- 07h45: Rước nhập lễ 
- 08h00: Khai lễ 

- 10h30: Tiệc mừng 


Vậy, Văn phòng Tòa Giám mục Giáo phận vui mừng thông báo và kính mời Quý Cha, Quý 
Tu sỹ, Chủng sinh cùng cộng đoàn Dân Chúa về hiệp dâng Thánh lễ mừng Bổn mạng Giáo 
phận và cầu nguyện cho các tiến chức được nhiều hồng ân Chúa trong khi lãnh nhận sứ 
vụ mới này. 

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Bổn mạng của Giáo phận, xin Chúa 
chúc lành cho tất cả chúng ta. 








